MIỶ 


Làm việc không phải để giàu có: 
ngừng từ sự khôn ngoan của chính bạn. 
Bạn có để mắt mình vào cái không có không? 
vì sự giàu có chắc chắn làm cho mình có cánh; 
họ bay đi như một con đại bàng về trời. 


Châm Ngôn 23:4-5 


Ngài phán rằng: Hãy cẩn thận, đề phòng tham lam; 

vì sự sống của con người không cốt tại của cải mình có 
dư dật. Ngài kể cho họ nghe một ẩn dụ rằng: Ruộng của 
một người giàu kia sinh ra nhiều hoa lợi. Người nói rằng: 
Tôi sẽ làm điều nầy: Phá bỏ các kho tàng của tôi, và xây 
cất lớn hơn; và ở đó tôi sẽ ban cho tất cả trái cây và của 
cải của tôi. Và tôi sẽ nói với linh hồn của tôi, linh hồn, 
bạn có nhiều của cải tích trữ trong nhiều năm; hãy thoải 
mái, ăn, uống và vui vẻ. Nhưng Đức Chúa Trời phán cùng 
người rằng: Hỡi kẻ dại, đêm nay linh hồn của ngươi sẽ 
bị đòi lại: vậy những của cải mà ngươi đã chu cấp sẽ 
thuộc về ai? Kẻ tích trữ của cải cho mình mà không giàu 
có nơi Đức Chúa Trời thì cũng như vậy. Lc 12,15-21 


...Hỡi các con, thật khó cho những kẻ cậy của cải vào 
Nước Thiên Chúa! Mác 10:24 


Vì một người nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn 
mình thì có ích gì? Hoặc một người đàn ông sẽ lấy gì 
để đổi lấy linh hồn của mình? Mác 8:36-37 


Ai yêu bạc sẽ không hài lòng với bạc; cũng như người 
yêu thích sự phong phú thêm: đây cũng là sự phù 
phiếm. TRUYỀN GIẢNG 5:10 


Đặt tình cảm của bạn vào những thứ trên trời, không 
phải trên những thứ trên trái đất. Cô-lô-se 3:2 


Nhưng tin kính với sự hài lòng là lợi ích lớn. Vì chúng tôi 
không mang gì vào thế giới này, và chắc chắn là chúng 
tôi không thể thực hiện được gì. Và có thức ăn và quần áo, 
chúng ta hãy hài lòng với nó. 1 TI-mô-thê 6:6-8 


Đừng tin tưởng vào sự áp bức, và đừng trở nên vô ích 
trong việc cướp bóc: nếu của cải gia tăng, đừng đặt trái 
tim của bạn vào chúng. THÁNH 62:10 


Kẻ trộm cắp đừng ăn cắp nữa, nhưng thà để nó lao nhọc, 
làm việc lành bằng chính đôi tay mình, để có thể mang 
lại cho người cần. Ê-phê-sô 4:28 


Hãy bán những gì anh có mà bố thí; hãy sắm cho mình 
những túi không bao giờ cũ, một kho tàng không thể 
thiếu ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt 
không đục phá. Vì kho tàng của anh ở đâu thì lòng anh 
ở đó. Lc 12,33-34 


Song khi ngươi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay 
phải làm. Ma-thi-ơ 6:3-4 


Phước cho người quan tâm đến người nghèo: Chúa sẽ giải 
cứu anh ta trong thời gian khó khăn. THANH 41:1 


Bảo vệ người nghèo và mồ côi: thực hiện công lý cho 
những người đau khổ và thiếu thốn. THÁNH 82:3 


Kẻ tin cậy vào sự giàu có của mình sẽ gục ngã; nhưng 
người công bình sẽ tươi tốt như nhánh. Châm Ngôn 11:28 


Có kẻ làm cho mình giàu mà không có gì: có kẻ làm cho 
mình nghèo mà lại giàu có vô cùng. Châm Ngôn 13:7 


Kẻ nào khinh dể kẻ lân cận mình là phạm tội; 
Châm Ngôn 14:21 


Ai thương xót người nghèo là cho Chúa vay mượn; 
và những gì anh ta đã cho, anh ta sẽ trả lại cho anh ta. 
Châm Ngôn 19:17 


Danh tiếng tốt quý hơn giàu sang, ân nghĩa quý hơn vàng 
bạc. Châm Ngôn 22:1 


Ai có con mắt tốt sẽ được ban phước; vì anh ấy bố thí 
bánh mì của mình cho người nghèo. Châm Ngôn 22:9 


Ai bố thí cho kẻ nghèo sẽ không thiếu thốn; nhưng kẻ 
che mắt mình sẽ bị nhiều lời nguyền rủa. 
Châm Ngôn 28:27 


